
FORD RANGER MOÌ 






BORN READY 

THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN 

Khả năng tải mạnh mẽ. Thách thức mọi cung đường. 

Lội nước sâu ấn tượng. Ranger mới mạnh mẽ hơn, 
thông minh hơn, sẵn sàng chinh phục chướng ngại 
trên mọi địa hình, dù bằng phẳng hay gập ghềnh. 




Động cơ Bi-Turbo 2.0L 

Động cơ Diesel Bi-Turbo 2.0L của Ranger chính là một đột 
phá trong công nghệ. Hai turbo hoạt động độc lập sản sinh 
thêm công suất và rất tiết kiệm nhiên liệu. 

Công suất: 213 PS 
Mô men xoắn: 500 Nm 


Hộp Số tự động 10 cấp 

Công nghệ hộp sô" mới nhất của Ford gia tăng khả năng 
tăng tốc đổng thời chuyển sô"nhanh và chính xác hơn. 



Gài câu điện tửShift-on-the-fly 4x4 

Cho phép bạn chuyển chê"độ 1 cầu sang 2 cầu, Low hay High 
ngay cả khi xe đang chạy. 











Khởi động xe thông minh 

Ranger có thể tự động nhận diện chìa 
khóa thông minh ngay cả khi bạn không 
bỏ chìa ra khỏi túi. Luôn mang chìa khóa 
bên mình và chạm vào tay nắm cửa, chiếc 
xe đã được tự động mở khóa. Việc bạn 
cần làm chỉ là lên xe, nhân nút khởi động 
và lên đường thôi. 



Hệ thống Kiểm soát Tốc độ 
Tự động 

Có khả năng nhận biết mật độ giao thông 
và tự động điều chỉnh tốc độ phù hợp. 
Khi giao thông ùn ứ, Ranger sẽ giảm tốc. 
Khi đường thông thoáng, Ranger lại tăng 
trở lại tốc độ cài đặt ban đầu. 



Hệ thông Cảnh báo Lệch làn 1 

Sẽ rung nhẹ vô lăng nếu bạn vô tình lái xe 
chệch khỏi làn đường ở tốc độ trên 65km/h 
mà không xi nhan. Nếu bạn vẫn không 
đánh lái, Hệ thống Hỗ trỢ Duy trì Làn 
đường sẽ điều chỉnh vô lăng đưa xe bạn 
về đúng làn. 



Bạn có thế dễ dàng tìm đường 
nhờ chức năng Định vị Vệ tinh 

Chỉ đơn giản ra lệnh, cho dù bạn đang 
khám phá ở nơi đâu. 



Biến việc lờn thành nhỏ 

cơ câu trợ lực mở cửa thùng hàng sau 
kết hợp cùng một thanh xoắn giúp cho 
việc nâng và hạ cửa thùng xe Ranger 
rất nhẹ nhàng. 



Sáu túi khí 

Bao gồm cả các túi khí bên và túi khí rèm 
cùng bộ khung xe vững chắc luôn bảo 
vệ bạn tôi đa. 



Soi sáng mọi cung đường 

Hệ thông Đèn pha HID tích hợp Đèn 
Chiếu sáng Ban ngày giúp bạn quan sát 
phía trước rõ hơn, đổng thời dễ dàng 
nhận biết cho các xe chạy ngược chiều. 
Đặc biệt hệ thông đèn chiếu sáng thùng 
hàng phía sau luôn đảm bảo cung cấp 
đủ ánh sáng cần thiết mỗi khi chất hay 
dỡ hàng hóa. Hệ thông Đèn pha Xenon 



Hệ thống Phanh 

Chủ động Khẩn cấp (AEB) 2 

Giúp giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao 
thông. Hệ thông có khả năng nhận diện 
cả người đi bộ và phương tiện phía trước, 
phát tín hiệu cảnh báo bằng cả âm thanh 
và hình ảnh, đổng thời tự động điều chỉnh 
lực phanh để tăng độ nhạy và hiệu quả 
phanh tôi ưu nhất khi bạn đạp phanh. 
Nếu bạn không kịp phản ứng, chiếc xe 
sẽ tự động phanh để giảm thiểu va chạm. 



Hệ thống điêu khiển 
bằng giọng nói SYNC™3 3 

Làm hết sức. Chơi hết mình. Kết nối 
thông minh. Chỉ cần ghép cặp chiếc 
điện thoại thông minh của bạn với 
SYNC™3, bạn có thể vừa lái xe vừa gọi 
điện, nghe nhạc và truy cập những ứng 
dụng yêu thích. Hoàn toàn rảnh tay. 


(1) Hệ thông Cảnh báo Lệch làn: Hệ thông chỉ hoạt động 
khi xe chạy ở tốc độ trên 65km/h với đường có nhiều làn 
và vạch kẻ đường rõ rệt. Hệ thống có thể không hoạt động 
trong một sô'điều kiện lái, thời tiết và đường xá. (2) Hệ 
thông Phanh Chủ Động Khẩn cấp (AEB): Hệ thông chỉ 
có thể hỗ trờ tránh hoặc giảm thiểu tác động của các va 
chạm trong giới hạn tốc độ từ 5km/h-80km/h (3) 
Không phải tất cả các tính năng của SYNC™3 đều có 
trên mọi dòng điện thoại. Xin vui lòng tìm hiểu Hướng 
dẫn sử dụng SYNC. Một số tính năng có thể không được 
trang bị trên tất cả phiên bản trong một dòng sản phẩm. 
Xin vui lòng kiểm tra chi tiết trong bảng thông sô'kỹ thuật. 
Các tính năng hỗ trd người lái chỉ mang tính trd giúp và 
không thay thê' cho sự tập trung, đánh giá và ý thức lái 
xe an toàn của người lái. Xin vui lòng truy cập vvebsite: 
ford.com.vn hoặc liên hệ Đại lý ủy quyền của Ford để 
biết thêm chi tiết. 


















THONG SO KY THUẠT / SPECIFICATIONS 



XL2.2L4X4 MT 

XLS 2.2L 4x2 MT 

XLS 2.2L 4x2 AT 

XLT 2.2L 4x4 MT 

XLT 2.2L 4x4 AT 

VVILDTRAK 2.0L 4x2 AT 

VVILDTRAK 2.0L 4x4 AT 

Đông cơ & Tính năng Vân hành / Power and Performance 

■ Loại cabin / Cab style 

Cabin kép/ Double Cab 

■ Động cơ / Engine Type 



Turbo Diesel 2.2L Í4 TDCi 


Single Turbo Diesel 2.OL Í4 TDCi 

BI Turbo Diesel 2.0L Í4 TDCi 

Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, with Intercooler 

■ Dung tích xi lanh / Displacement (cc) 

2198 

2198 

2198 

2198 

2198 

1996 

1996 

■ Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max Povver (PS/rpm) 

160 (118 KW)/3200 

160 (118 KW)/ 3200 

160 (118 KW)/3200 

160 (118 KW)/3200 

160 (118 KW)/3200 

180 (132,4 KW)/3500 

213(156,7 KW) / 3750 

■ Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max Torque (N.m./rpm) 

385/1600-2500 

385/1600-2500 

385/1600-2500 

385/1600-2500 

385/1600-2500 

420/1750-2500 

500/1750-2000 

■ Tiêu chuấn khí thải / Emission level 

EURO 4 

EURO 4 

EURO 4 

EURO 4 

EURO 4 

EURO 4 

EURO 4 

■ Hệ thôVig truyền động / Drivetrain 

Hai cẩu chủ động / 4x4 

Một cẩu chủ động / 4x2 

Một cẩu chủ động / 4x2 

Hai cầu chủ động / 4x4 

Hai cầu chủ động / 4x4 

Một cầu chủ động / 4x2 

Hai cầu chủ động / 4x4 

■ Gài cầu điện / Shift - on - the - fly 

Có/With 

Không/VVithout 

Có/With 

Không/ VVithout 

Có/With 

■ Khóa vi sai cầu sau / Rear E-Locking Differential 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Có/With 

Có/With 

■ HộpsôVTransmission 

6 sô'tay / 6-speed MT 

6 sô'tay / 6-speed MT 

Sô'tự động 6 câ'p / 6-speed AT 

6 sô'tay / 6-speed MT 

Sô'tự động 6 cấp / 6-speed AT 

Sô'tựđộnglO câ'p/10-speed AT 

■ TrỢ lực lái / Assisted steering 

TrỢ lực lái điện/EPAS 

TrỢ lực lái điện/EPAS 

TrỢ lực lái điện / EPAS 

TrỢ lực lái điện / EPAS 

Kích thước và Trong Lương / Dimensions 

■ Dài X Rộng X Cao / Length X Width X Height (mm) 

5280x1860x1830 

5362x1860x1830 

5362x1860x1830 

5362x1860x1830 

5362x1860x1830 

5362x1860x1830 

5362x1860x1830 

■ Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

■ Chiều dài cơ sở / VVheelbase (mm) 

3220 

3220 

3220 

3220 

3220 

3220 

3220 

■ Bán kính vòng quay tối thiếu / Min Turning Radius (mm) 

6350 

6350 

6350 

6350 

6350 

6350 

6350 

■ Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) 

80 L 


treo/£ 


ensionS 


Hệ thống treo trước / Front Suspension 


Hệ thống treo độc [ập, tay đòn kép, Lo xo trụ, và ố'ng giảm chấn / Independent Springs & Tubular Double Acting Shock Absorbers 


Hệ thống treo sau / Rear Suspension 


Loại nhíp với ống giảm chấn / Rigid leaf springs with double acting shock absorbers 


h/BrakeS 


■ Phanh trước / Front Brake 

Phanh Đĩa / Disc Brake 

■ Phanh sau / Rear Brake 

Tang trông / Drum Brake 

■Cỡ lốp/Tire Size 

255/70R16 

255/70R16 

265/65R17 

265/60R18 

■ Bánhxe/VVheel 

Vành thép 16" / Steel VVheel 16" 

Vành hợp kim nhôm đúc 16"/ Alloy 16" 

Vành hợp kim nhôm đúc 17"/ Alloy 17" 

Vành hợp kim nhôm đúc 18"/ Alloy 18" 

Trang thiết bị an toàn / Saf ety Features 

■ Túi khí phía trưdc/ Driver & Passenger Airbags 

Có/With 

Có/With 

Có/With 

Có/With 

■ Túi khíbên/Side Airbags 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Có/With 

■ Túi khí rèm dọc hai bên trần xe/Curtain Airbags 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Có/With 

■ Camera lùi / Rear View Camera 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Có/With 

■ Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Cảm biến phía sau / Rear Parking Sensor 

Cảm biến trưdc& sau / Front & Rear Sensor 

■ Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử/Anti-Lock 
Brake System (ABS) & Electronic Brake Force Distribution System (EBD) 

Có/With 

Có/With 

Có/With 

Có/With 

■ Hệ thô'ng Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic stability Program (ESP) 

Không /VVithout 

Có/With 

Có/With 

Có/With 

■ Hệ thống kiếm soát giảm thiếu lật xe / Roll Over Protection System 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Có/With 

■ Hệ thô'ng Kiếm soát xe theo tải trọng / Load Adaptive Control 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Có/With 

■ Hệ thô'ng Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist 

Không/ VVithout 

Co/With 

Co/With 

Có/With 

■ Hệ thô'ng Hỗ trợ đố đèo / Hill Descent Assist 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Có/With 

Không /VVithout 1 Có/With 

■ Hệ thô'ng Kiếm soát hành trình / Cruise Control 

Không /VVithout 

Co/With 

Có/With 

Tựđộng/Apdaptive Cruise Control 

■ Hệ thông Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đưdng / LKA and LWA 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Có/With 

■ Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trưdc / Collision Mitigation 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Có/With 

■ Hệ thông hỗ trợ đỗ xe chủ động song song / Active Park Assist 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Có/With 

■ Hệ thống Chông trộm / Anti-Theft System 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Báo động chông trộm bằng cảm biến chuyến động / 
Volumetric Burguĩar Alarm System 

Trang thiết bị ngoại thất / Exterior 

■ Cụm đèn pha phía trưdc / Headlamps 

Kiểu Halogen/ Halogen 

Kiểu Halogen / Halogen 

Projector vdi khả năng tự động bật tắt bằng cảm biến ánh sáng / 
Auto Prójectór Headlamp 

HID Projectorvdi khả năng tự động bậttắt bằng cảm biến ánh sáng/ 
Auto HID Prójectór Headlamp 

■ Đèn chạy ban ngày / Daytime Running Lamps 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Có/With 

■ Gạt mưa tự động / Auto Rain VVipers 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Co/With 

Có/With 

■ Đèn sương mù / Front Fog Lamps 

Không/ VVithout 

Co/With 

Có/With 

Có/With 

■ Gương chiếu hậu bên ngoài / Side Mirrors 

Có điều chỉnh điện/ Power Adjust 

Có điều chỉnh điện / Power Adjust 

Điểu chỉnh điện, gập đié 

In / Power Adjust, Fold 

Màu đen/Blackself 

Màu ghi đen / Color black self 

Crôm/Chrome 

Sơn đen bóng / Black Paint 

■ Bộ trang bị thế thao / Sport Packages 

Không/ VVithout 

Không/VVithout 

Không/ VVithout 

Bộ trang bị VVILDTRAK 


bên trong xe / Interior 

■ Khởi động bằng nút bâ'm / Power Push start 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Có/With 

■ Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout 

Có/With 

■ Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning 

Điểu chỉnh tay/ Manual 

Điểu chỉnh tay / Manual 

Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC 

■ Vật liệu ghế/ Seat Material 

Nỉ/Cloth 

Nỉ/Cloth 

Nỉ cao cấp / Premium Cloth 

Da pha nỉ cao cấp / Leather & Velour 

■ Tay lái / steering VVheel 

Thương / Base 

Thương /Base 

Bọc da / Leather 

■ Ghê'lái trước / Front Driver Seat 

Chỉnh tay 4 hương / 4 Way Manual 

Chỉnh tay 6 hưdng / 6 Way Manual Chỉnh điện 8 hương / 8 Way Povver 

■ Ghếsau / Rear Seat Row 

Ghê'băng gập được có tựa đầu / Folding bench with two head rests 

■ Gương chiếu hậu trong / Interior Rear View Mirror 

Chỉnh tay 2 chê'độ ngày / đêm / Manual Adjust Tự động điều chỉnh 2 chê'độ ngày / đêm / Electrochromatic Rear View Mirror 

■ Cửa kính điều khiến điện / Power Window 

Có (1 chạm lên xuô'ng tích hợp chức năng chông kẹt bên ngươi lái) / With (One-Touch UP & DOWN on Drivers and with Antipinch) 

■ Hệ thống âm thanh /Audio System 

AM/FM, 4 loa (Speakers) 

AM/FM, CD1 đĩa (1-disc CD), MP3, USB, Bluetooth, 6 loa (Speakers) 

■ Hệ thô'ng chông ổn chủ động / Active Noise Cancellation 

Không/ VVithout 

Không/ VVithout Không/ VVithout 

Không /VVithout 1 Có/With 

■ Công nghệ giải trí SYNC™ / SYNC™ System 

Không/ VVithout 

Điều khiển giọng nói SYNC™ Gen 1 / Voice Control SYNC™ Gen 1 

Điều khiển giọng nói SYNC™ Gen 3, màn hình TFT cảm ứng 8" / 
Voỉce Control SYNC™ Gen 3, 8" Touchscreen 

■ Bản đổ dẫn đương / Navigation System 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Không /VVithout 

Có/With 

■ Điều khiến âm thanh trên tay lái / Audio Control on steering Wheel 

Không /VVithout 

Co/With 

Co/With 

Có/With 


CÁC MÀU Cơ BẢN 

• 



• 

• 

• 

• 


• 

• 

* Những chi tiết kỹ thuật và màu sắc trong tài liệu này có thể đưdc sửa đổi không báo trước. Ảnh chụp và màu sắc của xe có 
thể khác so với thực tế. Liên hệ đại lý Ford để biết thêm thông tin về màu sắc xe. Thông số trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn 
theo VTA Thai land. 


Đỏ Cam 

Trắng 

Bạc 

Xám Meteor 

Đen 

Đỏ Sunset 

Xanh dương 

Ghi vàng 

Đỏ 

Xanh thiên thanh 



























































































































